Pháp thực hành của Đạo Phật 
thời Đức Phật Gautama còn tại thế 


- Nhất Hạnh: Thiên là øì? 
Trích từ sách “T' ruyễn thông sinh động 
của thiên tập ” 
tác giả: Nhất Hạnh 


Trở lại với đề tài Truyền thống sinh động 
của Thiên tập trong đạo Bụt, chúng ta hãy 
tự hỏi Thiên là gì? 

Thiên, nói cho đây đủ là Thiên Na. Tuy 
vậy người ta thường ưa nói tắt, nên họ bỏ 
chữ “na” đi mà gọi là thiên thôi. Tiếng 
Phạn là Dhyana. Khi người Trung Hoa 
đọc chữ Dhyana thì họ phát âm là 
Ch?anna, rôi họ cũng bỏ chữ “na” để còn 
lại Ch?an thôi. Thành ra Ch°an là tiếng 
Trung Hoa, còn Thiên là tiếng Việt. 
“Ch?an” viết theo chữ Hán, người Việt 


2 


đọc là Thiên, người Nhật đọc là Zen, và 
người Đại Hàn đọc là “Son”. Trong tiếng 
Phạn, gốc của chữ Dhyana là Dhya. 
Trong tiếng Anh, chữ meditation đã được 
dùng để dịch chữ thiên. 


Dhyanaty có nghĩa là suy nghĩ, quán 
chiếu, chăm chú vào một để tải, 
(meditation, reflection). Vì vậy cho nên 
các tô ngày xưa đã gọi thiên là Tư Duy 
Tu. Tư duy ở đây có nghĩa là suy nghĩ. 
Thường thường chúng ta nghe nói thiền 
không phải là suy nghĩ, tuy vậy gốc của 
chữ thiên lại có nghĩa là suy nghĩ! Vẫn đề 
đặt ra là suy nghĩ cách nào, và tư duy ra 
làm sao? 


Trước hết chúng ta nên biết rằng chữ 
thiên không phải chỉ được dùng riêng cho 
sự thiên tập trong đạo Bụt. Các giáo phái 
khác, các truyền thống khác có trước đạo 
Bụt, hoặc có mặt đồng thời với đạo Bụt, 


3 


hay sau đạo Bụt, cũng dùng danh từ 
Dhyana. Vì vậy cho nên “thiên” không 
phải là danh từ chỉ dùng riêng cho đạo 
Bụt, mà là một danh từ dùng chung cho 
mọi g1ảo phái. 

Trong thời Bụt còn tại thể, tuy trong kinh 
điển cũng có dùng danh từ thiên, nhưng 
những danh từ khác được dùng nhiêu 
hơn. Tuy nhiên vào khoảng một trăm năm 
sau ngày Bụt nhập diệt thì danh từ thiên 
lại được dùng nhiêu hơn là trong thời đại 
đạo Bụt Nguyên thủy. Đây là điều mình 
phải biết và mình đặt câu hỏi tại sao? 


Cô nhiên khi đạo Bụt dùng danh từ thiền 
thì đạo Bụt cũng cho vào trong danh từ 
đó những ý nghĩa của đạo Bụt, vì những 
truyền thông ngoài đạo Bụt và có trước 
đạo Bụt, họ cũng dùng những danh từ đó. 
Tuy vậy, những ý nghĩa họ gán cho danh 
từ thiên không giỗng với ý nghĩa mà đạo 


4 


Bụt giảng về danh từ đó. Điều này có 
nghĩa là có thê có những điêm đông, 
nhưng có thê có những điểm dị. 


Ví dụ như danh từ Luân hồi, Samsara. 
Trong những truyền thông ngoài đạo Bụt, 
người fa có một ý niệm và có thể hiểu 
nghĩa chữ luân hôi khác với đạo Bụt. Ví 
dụ ở ngoài đạo Bụt người ta tin vào một 
linh hồn bất tử, nghĩa là quan niệm về 
luân hôi ở ngoài đạo Bụt được căn cứ trên 
những ý niệm về linh hôn bất tử. Nhưng 
trong đạo Bụt, chúng ta học giáo lý vô 
ngã, vì vậy mà luân hôi ở trong đạo Bụt 
phải được hiểu theo giáo lý vô ngã. Cho 
nên cùng là một danh từ, nhưng trong đạo 
Bụt nó có nghĩa khác với nghĩa dùng 
ngoài đạo Bụt. 

Chữ thiên cũng vậy. Chúng ta biết răng 
trong thời gọi là Phật giáo Nguyên thủy, 
tức là thời đạo Bụt còn là đạo Bụt của 


5 


Bụt, thì các thây đã thực tập thiền tọa, các 
thây đã thực tập thiên hành, thực tập ăn 
cơm 1m lặng, thực tập hơi thở có chánh 
niệm. Tất cả những loại thực tập đó là 
một sự thật, và cái tuệ, cái tình thương, 
cái an lạc, cái thánh thơi của Bụt cũng 
như của các vị đệ tử, đều được phát xuất 
từ những thực tập này. Những thực tập 
đó, ngày nay mình có thê gọi là thiên tập. 
Nhưng mình cũng có thê gọi băng những 
danh từ khác. 


Chúng ta nên nhớ răng khi thực tập ngôi 
thiên, không phải ta ngôi cho một mình ta 
mả ngôi cho tất cả tổ tiên của ta, cho thây 
ta, cho cha, cho mẹ, và cả cho các đệ tử 
của chúng ta nữa. Sự thật là mình mang 
trong mình tất cả những người đó. Mình 
là nơi gặp gỡ của tất cả tô tiên tâm linh 
cũng như huyết thống, và của các thế hệ 
con cháu. Minh nên tập nhìn như vậy thì 


nó sẽ đúng với cái thây của Bụt, tức là cái 
thây về duyên sinh. 

Khi ngôi xuống, thân mình ngay thăng, 
vững chãi; hơi thở mình được điều hợp 
thì sự vững chãi đó, sự điều hợp đó, sự 
thức tỉnh đó là sự vững chãi, thức tỉnh, và 
điều hợp của tật cả tô tiên, cha mẹ, ông bà 
và con cháu của chúng ta. Dù ta đang 
nhỏ, nhưng con cháu của chúng ta cũng 
đã có rồi, và có ngay trong con người của 
chúng ta. Cũng như khi nhìn cây chanh, 
mới thấy hoa thôi nhưng mình biết răng 
trái nó năm ngay trong cây chanh. Vậy thì 
dù mình còn trẻ, mình chưa chính thức có 
con, có cháu, chưa có dịp truyền giới cho 
con, cho cháu, nhưng con cháu mình đã 
có sẵn trong mình rôi. 


Vì vậy khi ngôi là mình ngôi cho tất cả, 
và khi minh mỉm cười được tức là mình 
mỉm cười cho tât cả. Đó là cải thây của 


7 


Hoa Nghiêm. Khi đi thiển hành, bước 
một bước là mình bước cho cha, cho mẹ, 
bước cho ông bà tô tiên, bước cho Bụt, 
cho thầy. Điều này rất là rõ ràng. Đây 
không phải là thi ca, đây cũng không phải 
là triết lý, mà đây là sự thật. Nếu mình 
bước được một bước vững chãi, thì thây 
mình được nhờ, tổ tiên mình được nhờ, 
Bụt được nhờ, và con cháu của mình 
cũng được nhờ luôn. Phải thây như vậy. 
Thành ra đừng nghĩ rằng thực tập đây là 
thực tập cho riêng minh. Cái thây đó là 
cái thấy cạn cợt. Cái thấy mà Bụt muốn 
mình có là cái thấy tương nhập. 


Khi làm hòa được với sư anh của mình, 
làm hòa được với sư chị, sư em của mình, 
tức là mình làm cho Bụt, cho thây, cho 
cha mẹ, cho con cháu, cho đệ tử của 
mình. Những điều đó quan trọng lắm. 
Nêu mình tới được với người kia, mình 


8 


năm tay người kia, mình nói rằng em 
không còn giận anh nữa, chị không còn 
giận em nữa, tôi không còn giận anh nữa, 
thì đó là một hành động nó làm cho cả thế 
giới hòa bình. Ngay lúc đó, trong trải tim 
của t tiên mình, của con cháu mình có 
một sự chuyền hóa, và nhờ tu tập mà 
mình biết mình có thể làm được chuyện 
đó. 

Mình buông cái khí giới tự vệ, buông cái 
khí giới trong tâm mình, thì đông thời tât 
cả tô tiên, ông bà, con cháu của mình đều 
buông khí giới đó, và nhờ vậy mà thê giới 
trở nên hòa bình! 

Hỏi còn nhỏ nêu có dịp đút cơm cho em 
của mình, mình biết rằng em nó ăn được 
một muỗng thì mình mừng, tại vì nhiêu 
khi nó không chịu ăn. Minh phải tự há 
miệng ra thì nó mới chịu ăn. Minh biết 
răng em nó ăn thì nó có sức khỏe, thành 


9 


ra nhiều khi mình dụ nó và mình nói: 
Muỗng này cho ba này, và nó há miệng ra 
ăn một muỗng. Xong rồi mình nói muỗng 
này cho mẹ này, nó há miệng ra ăn một 
muỗng nữa. Muỗng này cho bà này... 


Mà sự thật là như vậy, em bé ăn được là 
ăn cho cha, cho mẹ, cho bà, cho mình. 
Chuyện đút cơm cho em như vậy tuy nó 
giống một trò chơi, nhưng thật ra nó rất 
đúng với cái nhìn duyên sinh. Khi minh 
giữ gìn được thân thể của mình, mình 
thực tập cho vững chãi, mình có niêm 
vui, mình chuyền hóa thân tâm, mình nở 
được nụ cười thì tất cả những điều đó 
không phải chỉ làm riêng cho mình mà 
còn cho tất cả mọi người, cho tô tiên ông 
bà cha mẹ. 

Cũng vậy, khi mình trở thành một sư cô, 
một sư chú thì cái hành động xuất gia đó 
là cái mình làm chung cho tô tiên, cho 


10 


dòng họ, và cho con cháu của mình. Mình 
đâu tư hạnh phúc cho tât cả. 


Trong đời sống hàng ngày, mình có thể 
nhắc nhở cho chính mình trong khi mình 
chùi nôi, bố củi, đốt lò, nâu ăn, rửa chén, 
ngôi thiên, đi thiên hành v.v... Mình nên 
nhắc nhở cho chính mình rằng tất cả 
những điều mình đang làm đây là làm cho 
tật cả tô tiên và con cháu. thì tự nhiên mỗi 
động tác nó trở thành một cái gì rất là 
thiêng liêng, và mình không còn coI nhẹ 
những cái đó nữa. Mỗi chiến thắng của 
mình là mỗi chiến thăng của tất cả. Chiến 
thăng ở đây là chiên thắng sự vô minh, 
chiến thăng tham ái, giận hờn, ganh ty. 
Khi nhìn một hiện tượng cho sâu sặc, 
nhìn mặt trăng cho sâu săc, nhìn bông hoa 
cho sâu sắc, nhìn hạt cơm cho sâu sắc, đó 
là một chiến thắng. Nở một nụ cười tươi 
mát, nói được một cầu hòa gl1ả1 Với người 


11 


anh em, tất cả những điêu đó đều có thê 
coi như là những sự chiến thăng, và nếu 
chúng ta thực tập như vậy thì dù theo 
pháp môn Nam tông hay là Bắc tông, ta 
vẫn đi được trên con đường của Bụt, của 
các vị Bô tát, tại vì chúng ta làm cho tật 
cả mọi người chứ không phải làm cho 
riêng chúng ta. Làm cho riêng ta, lo 
chuyện giải thoát cho riêng ta, là không 
phải tinh thân của Bụt. 


NGHĨA CỦA DANH TỪ THIÊN 


Theo sự giải thích của các tổ thì chữ thiền 
có nghĩa là quán chiêu về một đối tượng, 
tiêng Anh là the contemplation of a given 
object. Đó là nghĩa đầu tiên. Tức là mình 
lây sự vật nào đó làm đối tượng, và mình 
nhìn vào nó. 


Nghĩa thứ hai cũng tương tự như vậy: 
Mình đến rất gân, mình tiếp xúc rất gân, 


12 


mình nhận xét rất gân đôi tượng đó, và 
đối tượng đó thuộc về thể giới hiện 
tượng. Có thể từ thế giới hiện tượng đó 
mình đi sâu vào thể giới bản thể. Ví dụ 
như là đợt sóng. Khi mình quán chiêu đợt 
sóng một cách rất gân gũi, thì mình khám 
phá ra được bản chất của sóng là nước. 
Như vậy nghĩa thứ hai có thể dịch ra 
tiên Anh là to examine closely the 
characterIsfics of a phenomenon. 


Nghĩa thứ ba là loại trừ, tiếng Anh là to 
eliminate. Trong thiên tập, mình có chủ 
tâm loại trừ những chất liệu, những yếu tô 
nó làm cho mình khổ đau, nó làm cho 
mình đen tối, nó làm cho mình mờ ám, 
bất an. Thiên sư Khương Tăng Hội, trong 
bài tựa của kinh An Ban Thủ Ý, cũng 
định nghĩa thiên là sự loại trừ. Chữ Hán 
øọI là Khí, có nghĩa là loại trừ. Trong 
tiêng Phạn có động từ Jh(yati, tiếng Pali 


13 


là Jh(peti, có nghĩa là đốt cháy, to burn. 
Đó cũng là một lỗi căt nghĩa về thiền của 
Các vỊ tổ sư. 


Nghĩa thứ tư, trong thiên tập tâm ý của 
chúng ta được định lại trên một đôi 
tượng. Nhờ định lực đó mà chúng ta có 
sức mạnh, và với sức mạnh đó chúng ta 
đốt cháy được những phiên não. Như vậy 
nó cũng có nghĩa tương tự như “khí” hay 
là loại trừ. Hình ảnh gần nhất mà chúng ta 
có thê dùng là hình ảnh của một thấu kính 
hội tụ tiệp nhận ánh sáng mặt trời. Tất cả 
những tia sáng mặt trời, sau khi đi qua 
thâu kính thì tụ vào một điểm, và nêu 
chúng ta đặt một bông có đúng vào tiêu 
điểm đó, thì sức nóng hội tụ của ánh sáng 
mặt trời có thể đốt cháy được cái bông cỏ 
đó. 

Thành ra trong thiên tập, nếu chúng ta có 
định lực hùng hậu thì ta có thể dùng cái 


14 


định lực đó để chiêu vào trạng thái hôn 
mê, phiên não, và những trạng thái hôn 
mê, phiên não đó có thể bị đốt cháy. Đó 
là một ý nghĩa khác của thiên tập do chư 
tỔ đưa ra, và nó rất gân VỚI Cải ý niệm 
“khí” tức là loại trừ. 


Thây Nyanaponika là một học giả người 
Đức, tác giả cuốn The Heart of Buddhist 
Meditation, một cuôn sách chuyên dạy về 
chánh niệm. Thây đã tu học ở Tích Lan 
lâu năm và đã cư trú tại Forest Hermitage 
tại Tích Lan mấy mươi năm nay. Thây 
vừa tịch cách đây hơn một tháng, lúc thây 
tảm mươi mây tuôi. 


Ngày xưa, lúc tôi còn làm việc ở Pars, 
thây có đến thăm trụ sở của phái đoàn 
Phật giáo Việt Nam. Thây đã đem quyên 
Phép Lạ của Sự Tỉnh Thức về Tích Lan 
và cho xuất bản sau khi đã đề tựa. Vì độc 
giả của nhà xuất bản ở Tích Lan hầu hết 


15 


là theo đạo Bụt Nam tông, cho nên khi 
xuất bản quyền này băng tiếng Anh ở 
Tích Lan, thây đãù xin phép lây ra khỏi 
tác phẩm những tư tưởng Đại thừa. Tôi 
đã đồng ý, vì hôi đó tôi cũng đã lớn tôi, 
tôi nghĩ răng như một dòng sông, ai muốn 
lây bao nhiêu thì lây. Lấy về đề tắm cũng 
được, lây về để uông trà cũng được, lây 
vê để rửa chân cũng được. Lấy ít cũng 
được, lấy nhiều cũng được, không sao 
hết, cho nên tôi rất hoan hỷ. Sau đó thì 
cuỗn Phép Lạ của Sự Tỉnh Thức được 1n 
băng tiêng Đức, rôi mới in bằng tiêng 
Anh. Kế đến là tiếng Thái Lan. Thầy 
Nyanaponika đã ở với tôi mấy ngày tại 
Paris. Tôi còn nhớ một hôm đưa thây vào 
công viên Parc de Sol, hai người ngôi trên 
băng đá để đàm đạo rất an lạc. Bây giờ 
thì thây đã tịch rôi. 


CHÁNH NIỆM LÀ TRÁI TIM CỦA 
THIÊN TẬP ĐẠO BỤT 


Theo thầy Nyanaponika, chánh niệm là 
trái tìm của thiền tập Phật Giáo. Chánh 
niệm tiếng Pali là Sati và tiêng Phạn là 
Smr(1. Chữ chánh niệm được dùng. nhiêu 
nhất ở trong văn học Phật giáo, nhiêu gấp 
mây trăm lân danh từ thiên. Vì vậy chúng 
ta cảm thấy rất thoải mái khi nghe nói 
chánh niệm là trái tim của thiên tập Phật 
giáo, mà không phải là cái gì khác. Tại vì 
trong sô những ÿ niệm vê thiên có Tứ 
Thiên, Tứ Vô Sắc Định, Bát Bồi Xả, Cửu 
Thứ Đệ Định v.v... Nhưng trái tim của 
thiên tập Phật giáo vẫn là chánh niệm. 
Điêu này mình phải năm cho thật vững. 


khi Bụt dạy bài Pháp thoại đầu tiên cho 
năm thây ở Vườn Nai, thì ngài trình bày 
giáo lý Bốn Sự Thật tức là Tứ Diệu Đề. 
Trong bài giảng đó, ngài cũng có nói về 


17 


Bát Chánh Đạo, tức là Đạo Đê. Trong 
Đạo Đề chúng ta thấy có Chánh Niệm, 
tiếp theo là Chánh Định, Chánh Định đưa 
đến Chánh Kiến, và Chánh Kiến tương 
đương với Tuệ. 


Năm Bụt tám mươi tuôi và sắp nhập diệt, 
trong những bài Pháp thoại ngắn, ngài 
thường nói về sự huân luyện thân tâm 
băng Tam Học. 


Trong giáo lý Tam Học (The three 
learnings hay The three tralninsgs), chúng 
ta nói đến Giới, Định, và Tuệ. 

Trong khi tu học, tôi khám phá ra răng 
Cới ở đây tương đương với Niệm, tức là 
Chánh niệm. Điều này chúng ta phải nhắc 
đi nhắc lại hoài, tại vì trong những kinh 
điển khác, chúng ta cứ nghe nói đến 
Niệm, Định, và Tuệ rât nhiều. Nhưng 
đứng về phương diện Tam Học thì chúng 


18 


ta không thây Niệm, Định, Tuệ mà chúng 
ta thây Giới, Định, Tuệ. Nếu quán sát cho 
kỹ thì chúng ta khám phá ra răng Giới tức 
là Niệm, và nếu mình hiểu thực tập giới 
là thực tập chánh niệm, thì việc thực tập 
giới trở nên rât là sâu sắc. Khi đọc năm 
giới, mười giới, mười bốn giới, hay hai 
trăm năm mươi giới, chúng ta có thể có 
cái quan niệm cạn cợt là những giới đó là 
những sự ngăn cấm, do các bậc thây đưa 
ra để đệ tử khỏi sa vào hầm hồ của tội lỗi. 
Quan niệm đó không sai, nhưng không 
phải là quan niệm sâu sắc về giới. 

Giới là sự biêu hiện của sự thực tập chánh 
niệm. Hiểu như vậy chúng ta mới thấy 
được chiêu sâu của giới. Cho nên trong 
văn bản năm giới mà chúng ta đang thực 
tập, lời văn rât rõ ràng, nó chứng tỏ răng 
giới là cái mình thây được do sự thực tập 
chánh niệm. 


Ví dụ giới thứ nhất: “Ý thức được những 
khô đau do sự sát hại gây ra, con xin học 
theo hạnh đại bi để bảo vệ sự sống của 
mọi người và mọi loài ....”. Như vậy sò 4 
thức được những khổ đau do sự sát hại 
gây ra” là kết quả của chánh niệm. Nhờ 
có chánh niệm mà mình thây sự sát hại nó 
gây ra rất nhiêu đau khô. Sát hại con 
người, sát hại các loài động vật, sát hại 
các loài thực vật, và sát hại luôn cả những 
loài khoáng vật nữa. Khi mình thấy được 
những khô đau do sự sát hại gây ra thì 
mình phát tâm đại bị, tức là tình thương 
lớn, và chính vì tình thương lớn đó mà 
mình cương quyết hành trì giới chứ 
không phải là thây tôi bắt tôi phải giữ 
giới, hay Bụt hoặc tăng đoàn bắt tôi phải 
gIỮ giới! Nghĩ được như vậy thì mình 
mới đạt đến chiêu sâu của việc giữ giới. 


Do đó ta có thê nói rằng giới là hoa trái 
của chánh niệm, và giữ giới là thực tập 
chánh niệm một cách rất cụ thể. Nếu 
không giữ giới thì mình đâu có thể nói 
răng mình đang thực tập chánh niệm? Bắt 
kỳ giới nào trong năm giới cũng bắt đầu 
băng câu: “Ý thức được những khô đau 
do sự ...”, nghĩa là chánh niệm cho mình 
thây điều đó, và khi thây được điều đó thì 
mình phát ra lòng thương, minh không 
muốn điều đó xảy ra, cho nên minh 
cương quyết giữ giới đó. 


Mình phải thấy cho được răng bản chất 
của giới là chánh niệm, và khi biết răng 
nhờ sự tu tập chánh niệm mà mình thây 
được những đau khổ và sự cân thiết của 
việc hành trì, thì chính mình sẽ phát 
nguyện hành trì giới mà không phải giữ 
giới là vì sự phán quyết của một ai cả, dù 
người đó là Bụt hay là thây mình. 


21 


khi chúng ta hành trì giới như là một sự 
tự nguyện, thì giới không còn là những bó 
buộc, không còn bị xem là những yếu tô 
hạn chế sự tự do của mình nữa. Trái lại 
giới trở thành những phương tiện để bảo 
vệ tự do của mình, để tạo hạnh phúc cho 
mình và cho người. Đây là điều tôi đã 
khám phá ra được trong quả trình thực 
tập: Giới chăng qua là Niệm, là hoa trái 
của Chánh niệm. Chúng ta phải pháp đảm 
thật nhiêu về điểm này để sự giữ giới của 
chúng ta có thêm chiêu sâu. 


Chúng ta biết răng bài thuyết pháp đầu 
tiên của Bụt nói cho năm thây, Bụt có nói 
đến Niệm, Định, và Tuệ trong Tứ Diệu 
Đê và Bát Chánh Đạo. Bài thuyết Pháp 
ngăn mà Bụt nói cho người xuất gia cuối 
cùng trước khi nhập diệt, ngài cũng nói 
về Bát Chánh Đạo mà trong đó Niệm, 


22 


Định, và Tuệ cũng là những tình ba của 
sự thực tập đạo Bụt. 


Đứng về phương diện Ba mươi bảy Phẩm 
trợ đạo, The thity seven factors of 
practice, chúng ta thấy răng giáo lý Ngũ 
căn cũng có Tín, Tân, Niệm, Định, và 
Tuệ. Trong ngũ lực chúng ta cũng có Tín, 
Tân, Niệm, Định, và Tuệ. Thất Bồ đề 
phân, The seven factors of Enlightenment 
cũng có Niệm, Định, Tuệ. Tại vì Tuệ ở 
trong Thất Bộ đề phân nó được gọi là 
Trạch Pháp, Trạch Pháp giác chị. Trong 
Tứ Niệm Xứ cũng là Niệm, Định, Tuệ. 
Tứ Niệm Xứ là thuần túy dạy về chánh 
niệm. Bát Chánh Đạo cũng có chánh 
niệm. 

Vậy thì chúng ta thây rất rõ là trong toàn 
bộ của giáo lý đạo Bụt, chánh niệm đóng 
vai trò trái tim, cho nên chúng ta có thể 
kết luận như thây Nyanaponika đã nói: 


Chánh niệm là trái tim của thiền tập Phật 
giáo. 

Chánh niệm không phải là một cái gì mà 
ta đi tìm kiếm ở bên ngoài. Chánh niệm 
có hạt giống ngay trong tâm thức của 
chúng ta. Chúng ta biết răng trong sô 51 
tâm hành, có năm tâm hành đặc biệt gọi 
là năm tâm sở biệt cảnh: Dục, Thăng giải, 
Niệm, Định, và Tuệ. Như vậy Niệm, 
Định, và Tuệ là ba tâm hành có trong 
tàng thức của chúng ta. Khi chúng phát 
hiện thì chúng ta có Niệm, Định, và Tuệ. 
Nhưng Niệm, Định, Tuệ ở trong tâm hành 
đó có tính cách nói chung, nghĩa là Niệm 
có thể là chánh niệm, mả cũng có thể là tà 
niệm. Định cũng có thê là chánh định mà 
cũng có thể là tả định. Tuệ có thể là 
chánh tuệ và nó cũng có thể là tà tuệ. Khi 
có một nhận thức sai lầm, mà chúng ta 
đinh ninh răng chúng ta đã thấy, đã biết, 


đã hiểu, thì cái đó là tuệ, nhưng đó có thê 
là tà tuệ. VÌ vậy chúng ta phải thêm vào 
chữ chánh trước chữ niệm để nói về cái 
niệm chân chính; chúng ta phải thêm vào 
chữ chánh trước chữ định để nói về cái 
định chân chính; cũng như chúng ta phải 
thêm vào chữ chánh trước chữ tuệ để nói 
về cái tuệ chân chính. 


khi bị kẹt vào một ý niệm saI lâm, chúng 
ta vẫn tưởng là chúng ta đã biết, chúng ta 
đã hiểu. Tuy vậy, đó không phải là tuệ mà 
là tà kiến. Tâm của chúng ta luôn luôn trở 
về với những tư tưởng giận hờn, lo lăng, 
tà dục, thì đó cũng là một loại định, 
nhưng đó là tà định. Vì vậy cho nên năm 
tâm sở biệt cảnh là năm tâm sở có tính 
cách nói chung, trong đó Niệm, Định, 
Tuệ được phân chia ra chánh, và tà rât rõ 
rệt. 


25 


Chúng ta biết răng niệm thì bao giờ cũng 
phải có đôi tượng, niệm điều ơì. Chánh 
niệm bao giờ cũng là chánh niệm về một 
đối tượng øì. Ví dụ khi uống nước trà và 
chúng ta biết răng chúng ta đang uống 
nước trà, thì lúc đó chúng ta có chánh 
niệm. Chánh niệm đó cạn cợt hay sâu sặc 
là tùy vào công phu thực tập của chúng 
ta. 


Tôi có chánh niệm hay không, anh có 
chánh niệm hay không, là một câu hỏi; 
nhưng chánh niệm của anh có sâu sắc hay 
không, chánh niệm của tôi có sâu sắc hay 
không, là một câu hỏi khác. Tùy công 
phu thực tập của mình mà chánh niệm 
của mình có thể giúp mình thấy sâu hay 
cạn. Không phải có chánh niệm là a1 cũng 
thây như nhau. Chúng ta có chánh niệm 
khi chúng ta uống nước, Bụt cũng có 
chánh niệm khi ngài uỗng nước, nhưng 


26 


chánh niệm của Bụt nó soi thấu tận đáy 
lòng của sự vật, còn chánh niệm của 
chúng ta có thể nó chỉ mới soi được vài 
mm trên bê mặt của sự thật mà thôi. Vì 
vậy chúng ta phải tiếp tục thực tập chánh 
niệm nhiều hơn. 


Như trên đây đã nói chánh niệm có một 
đối tượng, chánh niệm luôn luôn là chánh 
niệm về một cái øl. Ví dụ khi thực tập 
chánh niệm về hơi thở: Thở vào biết thở 
vào, thở ra biết ta thở ra, thì đối tượng 
của chánh niệm là hơi thở. Khi uỗng nước 
có chánh niệm, thì sự uống nước là đối 
tượng của chánh niệm. Khi đi có chánh 
niệm thì bước chân là đối tượng của 
chánh niệm. Đừng bao giờ nghĩ răng 
chánh niệm là một chủ thể không có đối 
tượng. 


khi có chánh niệm thì định đương nhiên 
phát sanh, nhưng định đó có thê còn rât 


27 


yếu kém. Cũng như mặt trăng non, nó 
chính là mặt trăng, nhưng là mặt trăng 
còn non. Chánh niệm của chúng ta cũng 
vậy. Lúc mới thực tập chánh niệm, trong 
khi đi, đứng, nằm, ngôi, thì cái định nó 
phát sinh liên lập tức trong lòng của 
chánh niệm. Nhưng cái định đó có thể 
còn non, và khi còn non thì sức mạnh của 
cái định đó không lớn mạnh, vì vậy mà 
cái thấy của mình không được rõ. Ví dụ 
khi ăn cơm trong chánh niệm, thì cải đôi 
tượng của chánh niệm trong bữa cơm là 
thức ăn và tăng thân, như chúng ta 
thường thực tập. Chúng ta cũng ngôi ăn 
im lặng như mọi người khác, nhưng nếu 
so sánh chánh niệm của chúng ta với 
chánh niệm của một người sư anh hay sư 
chị thì có thể chánh niệm của chúng ta nó 
yếu kém, nó bạc nhược hơn. Khi mà 
chánh niệm của chúng ta bạc nhược hơn 
thì cái định phát sinh trong đó cũng bạc 


28 


nhược hơn, và cỗ nhiên là cái tuệ phát 
sinh trong đó cũng bạc nhược hơn. Điều 
đó có nghĩa là trong chánh niệm luôn 
luôn có định và có tuệ. Điều cân nhớ là 
nêu chánh niệm hùng hậu thì định lực 
cũng sẽ hùng hậu, và lúc đó cái thây của 
chúng ta sẽ sâu sắc hơn. Vì vậy mà ăn 
cơm là phải ăn cho thật có chánh niệm. 
Khi đi thiền hành cũng phải đi thiên hành 
cho thật có chánh niệm, và tùy theo 
cường lực của chánh niệm mà cái định 
của chúng ta lớn hay nhỏ, và do đó mà 
cái tuệ của chúng ta sâu hay cạn. 


Điêu chúng ta cần biết là chánh niệm 
luôn luôn mang trong lòng nó hạt giỗng 
của định và của tuệ. Chúng ta không thể 
nói niệm, định và tuệ là không liên hệ với 
nhau. Cũng giống như một phụ nữ đang 
mang thai, dù chưa sinh, nhưng trong bà 
đã có sẵn em bé. Nếu không có em bé thì 


29 


người đó không thể được gọi là bà mẹ, 
thành ra khi nó đã đích thực là chánh 
niệm rôi thì thê nào trong đó cũng có 
định, và tùy theo cái định đó nó lớn hay 
nhỏ, mà nó công hiến cho mình cái tuệ 
lớn hay nhỏ. 


Nói khác đi, chúng ta không thể có tuệ 
mà không cần đến định, và không cần có 
niệm. Chúng ta biết răng chánh niệm là 
cái mà a1 cũng có ở trong tâm, nhưng có 
thể đó là những hạt giỗng đang còn rất 
yếu ớt. Tại vì chúng ta, kế cả những em 
bé, ai cũng có khả năng uống nước và 
biết mình đang uông nước; THÔI Ở thiên 
đường Xóm Thượng, và biết mình đang 
ngôi ở thiên đường Xóm Thượng, tức là 
có chánh niệm rồi. Thành ra mình không 
thể nói răng tôi không có khả năng tu tại 
vì tôi không có chánh niệm. AI cũng có 
hạt giỗng chánh niệm trong con người 


30 


của mình, vân để là mình có tu tập để làm 
cho hạt giống chánh niệm đó nó được 
tưới tâm mỗi ngày hay không. 


Ngoài ra chúng ta còn có một danh từ 
tiêng Phạn rất hay nhưng ít được dùng, đó 
là Bh(van(. Tiếng Phạn Bh(van( có nghĩa 
là tu tập. Chữ Bh(va dịch tiêng Anh là To 
be, có nghĩa là tạo ra, làm thê nào cho nó 
có mặt. Ví dụ như một cánh đồng hoa 
hướng dương nở hoa vàng rực mà mình 
thường thấy ở Làng Mai vào tháng bảy, 
tháng tám mỗi năm. Mình biết răng giờ 
này mình không thấy cánh đông hoa 
hướng dương vàng rực rỡ, nhưng mình 
biết răng mình có thê làm cho cánh đông 
hoa hướng dương đó có mặt được. 


Thành ra tu tập có nghĩa là làm cho nó có 
mặt. Vì vậy người ta ưa dịch chữ tu tập là 
Mental culture, tu tập tâm của minh. 
Người Việt thường nói là tu tâm. Tu tâm 


31 


có nghĩa là làm cho những hoa trái của 
giác ngộ, của từ bi có mặt trong đời sống 
của mình. Tiếng Anh là the cultivation of 
the mind. 


Trở lại cái ví dụ vê đông hoa hướng 
dương, mình biết răng đất có đó, hạt 
giống hướng dương có đó, cày có đó. Nêu 
mình biết sử dụng hạt giống, biết sử dụng 
cày bừa, phân bón và biết sử dụng cánh 
đông thì mình có thê làm cho đồng hoa 
hướng dương vàng rực có mặt. Sự tu tập 
cũng vậy. Chúng ta có hạt giống chánh 
niệm, chúng ta có đất tâm là một cánh 
đông phì nhiêu màu mỡ, công phu trông 
trọt là hơi thở, là bước chân. Vì vậy sự tu 
tập thường được diễn tả như một sự cày 
cấy, gieo trông và vun bón, tưới tâm. 


Nếu gieo trông để có lúa gạo thì chúng ta 
gọi là Agriculture. Nêu gieo trông để có 


32 


từ bi, hạnh phúc, ta có thê øọI là Mental 
Culture. 


Trong truyện thông thiền Đông phương 
các thây thường hay ví sự tu tập với công 
việc cày bừa đông áng. Ruộng vườn ông 
cha trao lại, ta phải tự cày, tại vì nếu có 
ruộng mà mình không cày cấy, không 
øieo giông, không tưới tâm thì không thê 
nào có hoa, có trái được. 


Tiếng Phạn Cittabh(van( tức là tu tâm. 
Động từ Bh(vati có nghĩa là thực tập, 
Ø1€O trông, to act, to practice, to cultIivate, 
(o produce again and asaIin. Làm cho 
chánh niệm có mặt, và khi nó có mặt thì 
chánh định có mặt, và tuệ giác có mặt. Vì 
vậy chữ Cittabh?vanˆ mình dịch là tâm tu 
tập hay là tu tâm. 


Chúng ta hãy xét thêm một vài danh từ 
nữa, như danh từ Sam(dhi, tiêng Việt dịch 


33 


là chánh định. Chánh định là kết quả của 
chánh niệm, và là nguyên nhân của tuệ 
giác. Chánh định trước hết có nghĩa là 
đem tất cả về một mối. Khi không có 
định thì tâm mình dong ruối, mình tản 
mát, thân chỗ này, tâm chỗ kia, rời rạc, 
mỗi phân một nơi. Khi có định, mình thâu 
hôi tất cả về một môi, cho nên tiếng Anh 
gọi là To put together. Ngày xưa các tổ 
dịch ra rất nhiều danh từ như là Tam 
muội Tam Ma Đề, phiên âm của Sam(dhi 
hay là Đắng trì. Chữ đăng ở đây có nghĩa 
là băng nhau, không chênh lệch, giống 
như trong chữ bình đắng, nó xa lìa hai 
trạng thái cực đoan, một là trầm. hai là 
phù. Trầm nghĩa là chìm xuống, trong 
trạng thái buôn ngủ, nặng nê, và phù là 
nồi lên, nó có tính cách lăng xăng, không 
có định. Lìa được hai trạng thái đó thì gọi 
là đắng. Trong trường hợp nó nỗi lên, nó 
lăng xăng, ta gọi là trạo cử. Irường hợp 


34 


nó chìm xuống, nó nặng nề, ta øọI là hôn 
trâm. Đó là hai thái cực phải tránh trong 
lúc thiên tọa. Định có tính cách đăng, tức 
là không rơi vào một trong hai trạng thải 
kế trên. Trì là giữ cho được, duy trì cho 
được. Nhưng ta duy tri cái gi? Duy trì 
trạng thái không trầm không phù, và duy 
trì tâm dừng lại ở một cảnh, chỉ một cảnh 
thôi, một đôi tượng thôi. 


Khi con khi leo trèo, nó thả cành này, bắt 
cành kia, và nó cứ tiếp tục như vậy. Nó 
không đứng yên một chỗ được. Tâm của 
mình cũng như con khi vậy, không bao 
giờ chuyên chú vào một đối tượng, vì vậy 
mà mình không có định. Cho nên trong 
công phu tu tập mình phải biết chuyên 
chú vào một đối tượng, sự chuyên chú đó 
øọI là trì. Trong thời øg1an chuyên chú đó, 
tâm của mình phải đắng, tức là không rơi 


35 


vào trạng thái hôn trầm hay trạo cử, và ta 
øọI là đăng trì. 


Có khi các tổ còn dịch là Chánh tâm hành 
xứ, nghĩa là tâm mình nó thăng lại và nó 
thực tập quản chiêu cái đôi tượng đặc biệt 
kia. Xứ ở đây có nghĩa là cái đôi tượng 
quán chiêu, như là Tứ Niệm Xứ. Đối 
tượng đó có thể là tâm của mình, thân của 
mình, cảm thọ của mình, hoặc là tâm 
hành của mình. Nó cũng có thê là đối 
tượng tâm hành của mình, tức là pháp. 


Như vậy, đối tượng của định có thể là 
tâm, có thê là thân, có thể là thọ, mà cũng 
có thê là pháp. Tuy vậy, khi đôi tượng là 
thân thì nó lớn quá, cho nên ta phải thu 
hẹp đối tượng đó vào trong một phạm vi 
nhỏ hơn để dễ tiếp xúc. Ví dụ khi quán 
chiếu, chúng ta chỉ chú ý đến trái tim mà 
thôi, còn lá gan hay buông phối thì không 
được chú ý đến trong lúc đó. Nói rõ ra, 


36 


chúng ta thu hẹp cái đối tượng của định 
của chúng ta. Càng thu hẹp, sức mạnh của 
định trên đôi tượng càng lớn. Cho nên 
định được dịch là Tâm nhất cảnh, tiếng 
Pali là Cittassa Etaggat(, nghĩa là tâm của 
mình chỉ chuyên về một đôi tượng. 


CHỈ VÀ QUÁN TRONG THIÊN TẬP 


Chúng ta có hai danh từ đặc biệt được 
dùng rât nhiêu trong đạo Bụt, đó là Chỉ 
và Quán. 


Chỉ tiếng Phạn là Samatha, có nghĩa là 
làm cho lăng lại, làm cho yên tĩnh lại, 
dừng lại để có thể chuyên chú vào một 
cảnh. Ví dụ tâm ta đang suy nghĩ chuyện 
này chuyện nọ, đang thât niệm, đang nghĩ 
đến những chuyện không lợi ích, những 
chuyện làm cho chúng ta buôn phiên, lo 
lắng, sợ hãi, làm cho thân và tâm ta 
không phối hợp lại được với nhau. Lúc 


37 


đó nêu trở về với hơi thở thì chúng ta có 
thể châm dứt sự đi hoang của tư tưởng, đi 
hoang của tâm minh. Đó gọi là Chỉ. Hoặc 
khi chúng ta đang buôn, đang giận, và cái 
buôn, cái giận đó làm cho chúng ta bất 
an, và ta năm lây hơi thở, thì cái hành 
động đó sẽ giúp cho cái buôn cái giận của 
ta êm dịu lại, đó cũng gọi là chỉ. 

Trong danh từ An tịnh tâm hành, tâm 
hành của mình có thể là giận, là buôn hay 
là lo, và khi mình thực tập Chỉ hoặc băng 
thiên hành, hoặc bằng hơi thở chánh 
niệm, thi chánh niệm đó sẽ ôm lây tâm 
hành kia, giúp cho nó dịu lại, giống như 
một bà mẹ khi nghe con khóc, thì ôm lấy 
con. Thành ra, “Chỉ” có nghĩa là làm cho 
dừng lại, êm ái trở lại, an tĩnh trở lại, để 
ø1úp minh có khả năng chú tâm vào một 
đối tượng duy nhất. 


38 


Một danh từ thường ởi theo danh từ Chỉ, 
theo sát như bóng với hình là Quán, tiếng 
Pali là Vipasyana. Quán có nghĩa là nhìn 
sâu vào để khám phá ra sự thật năm ở 
trong tự tánh của đối tượng mà mình 
quán chiêu, tiếng Anh có thể dịch là Deep 
looking. Quán chiếu một cách sâu sắc thì 
tự nhiên mình thấy được trong lòng của 
sự vật, minh có cái tuệ giác (nsigh)), 
mình có cái thây sâu sắc. Vì vậy các thiền 
sinh Tây phương ưa dịch chữ Vipasyana 
là Insipght Meditation. Chữ mà đạo Bụt đã 
dùng từ lầu đời là Quán. Tu Chỉ và Tu 
Quán. Tu chỉ là làm cho nó dừng lại, làm 
cho nó êm dịu trở lại, làm cho tâm mình 
chuyên chú vào một cải. Tu quán là bước 
thêm một bước nữa, nhìn thật sâu vào 
trong lòng của đôi tượng đó, đề thây được 
cái bản chất, cái sự thật về nó. Cho nên 
Chỉ và Quán là hai danh từ rât quan trọng 
ở trong đạo Bụt, và rât đặc thù đạo Bụt. 


39 


Trong khi đó, ta nên nhặc lại răng, danh 
từ “thiên” thì được dùng chung trong 
nhiêu truyên thông. 


Chúng ta chỉ xét qua một vài danh tử như 
vậy thôi, vì chúng ta sẽ không có giờ để 
phân tích sâu hơn. Tuy vậy những chỉ tiết 
này cũng đủ để giúp chúng ta hiểu dễ 
dàng hơn những vân đề mà mình sẽ nói 
đến sau này. 


Đi tìm sốc rê Kinh điên của Bụt 


Như trước đây đã nói, có những phương 
pháp thực tập thuần túy đạo Bụt đã có 
mặt trong thời đạo Bụt Nguyên thủy, 
nhưng cũng có những yếu tô khác, được 
đưa vào từ từ trong truyện thống thiên tập 
của chúng ta, và chúng được đạo Bụt hóa, 
được cho một nội dung về đạo Bụt. 


Trong quá trình học hỏi, có ba danh từ mà 
chúng ta phải làm quen là: Đạo Bụt 


40 


Nguyên thủy, tức là đạo Bụt trong thời 
Bụt còn tại thể. Sau khi Bụt nhập diệt 
chưa đây 100 năm thì có sự phân phái và 
chỉ trong vòng vài trăm năm thì đã có đến 
18 hay 20 Bộ phái khác nhau, gọi là Đạo 
Buụt Bộ phái. Đạo Bụt Bộ phái không còn 
thuân túy là đạo Bụt Nguyên thủy. Tuy 
được phát triển từ đạo Bụt Nguyên thủy, 
nhưng trong khi phát triển thì đạo Bụt Bộ 
phái có những yêu tô mới. Phải tinh ý lắm 
mới phân biệt được những yêu tô nào là 
yếu tô của đạo Bụt Nguyên thủy, và yêu 
tố nào là do đạo Bụt Bộ phái mới thêm 
vào. Danh từ thứ ba là Đạo Bụt Đại thừa. 
Đạo Bụt Bộ phái tiếp tục phát triển và 
đưa đến đạo Bụt Đại thừa. Như vậy 
chúng ta có ba giai đoạn phát triển của 
đạo Bụt: Nguyên thủy, Bộ phải, và Đại 
thừa. 


Chúng ta hãy đặt câu hỏi: Giáo lý nào 
thuộc đạo Bụt Nguyên thủy, giáo lý nào 
do đạo Bụt Bộ phái thêm vào, và giáo lý 
nào là do đạo Bụt Đại thừa phát triển 
thêm ra? Đó là một câu hỏi rất chính 
đáng, tại vì nêu không nghiên cứu, không 
có sự tu tập thì chúng ta rất khó có thể nói 
rằng giáo lý nào thật sự là của đạo Bụt 
Nguyên thủy. 

Các học giả là những người đã giúp 
chúng ta khá nhiều. Các sử gia nghiên 
cứu lịch sử, các nhà khảo cổ khai quật các 
di tích, và các nhà Bác ngữ học (tiếng 
Pháp là Phylology) so sánh những văn 
bản khác nhau để tìm ra những yêu tố 
khác nhau. Những vị này có thể giúp 
chúng ta trả lời được một phân nào câu 
hỏi trên đây. Trong quá trình tìm hiểu đó, 
càng ngày chúng ta càng thây rõ thêm 
những vấn đê cân tìm kiếm. 


Hiện nay có những câu hỏi mà chúng ta 
chưa tìm được câu trả lời một cách dứt 
khoát. Có những điều mà chúng ta có thể 
đồng ý với nhau răng đây là 100% đạo 
Bụt Nguyên thủy, ví dụ Phương pháp tu 
chánh niệm; Năm giới; GIỚI khật sĩ. 
Nhưng có những giáo pháp như Tứ Vô 
Sắc Định, tức là Không Vô Biên Xứ, 
Thức Vô Biên Xứ, Vô Sở Hữu Xứ, Phị 
Tưởng, Phi Phi Tưởng Xứ, thì câu hỏi rất 
là lớn. 

NHỮNG PHÁP MÔN KHÔNG THUỘC 

NGUYÊN THỦY 


Trong kho tàng kinh điển, có rất nhiều 
kinh nói về Tứ Vô Sắc Định và ta biết 
chắc răng pháp môn đó không thuộc đạo 
Bụt Nguyên thủy. Tại vì khi Bụt đang còn 
tu tập với các thây Uddaka Ramaputta thì 
Bụt có thực tập Tứ Vô Sắc Định, và tuy 
ngài đã thành công, nhưng ngài nói pháp 


đó không có công năng giải thoát sinh tử, 
cho nên ngài bỏ. Vậy mà về sau các kinh 
điển thu hồi lại bốn phép đó và ghi lại 
như là một trình tự tu học của Phật tử. 
Thành ra ta không thể nói Tứ Vô Sắc 
Định là hoàn toàn thuộc đạo Bụt Nguyên 
thủy được, nhiêu lắm là chừng 50% mà 
thôi. Có thể các thây đã nói răng ngày 
xưa Bụt có thực tập, tại sao bây giờ ta 
không thực tập cho giống Bụt, cho nên 
các thây đã đưa vào kinh điển giáo pháp 
mà Bụt đã từ bỏ, rồi đạo Bụt hóa nó, làm 
cho nó có tính cách của Bụt! 

Điêu này cũng có thể đã xảy ra với Tứ 
Thiên, tức là Sơ thiền, Nhị thiên, Tam 
thiền, và Tứ Thiên. Những đoạn văn nói 
vê Tứ Thiên Định đây dẫy trong kinh đạo 
Bụt. Trong khi đó thì những bài thuyết 
pháp đầu tiên của Bụt như bài kinh 
Chuyển Pháp Luân thì ít được nhắc tới! 


44 


Trong những kinh cô nhật của đạo Bụt, 
chúng ta không thấy nói răng Bụt nhờ tu 
Tứ Thiên mà giác ngộ. Sự tìm tòi của các 
nhà Bác ngữ học, các nhà Khảo cô học, 
đã giúp chúng ta rất nhiêu. Họ cho chúng 
ta thấy được một phân nào những gì đã 
được đưa vào đạo Bụt và đã được đạo Bụt 
hóa. Tuy vậy cho đến nay, vấn để kinh 
điển của đạo Bụt Nguyên thủy là gồm 
những giáo điển nào, vẫn là một câu hỏi 
rất lớn. 

Qua sự tu học, qua sự nghiên cứu, chúng 
ta đã có thể thầm định được một số yếu tố 
mà chúng ta có thể đoan quyết được là 
của đạo Bụt Nguyên thủy 100%. Ngoài ra 
còn một số yêu tô khác chúng ta không 
thê xác quyết được, và còn có những yếu 
tô chúng ta đã có thể loại trừ ra. Ví dụ 
như khi nghiên cứu kinh Tứ Niệm Xứ, tôi 
phát giác ra một đoạn kinh mà vì sự tụng 


45 


đọc không chánh niệm, cho nên người ta 
đã chắp nối, lây một đoạn mà Bụt đã cho 
là không đúng, một phương pháp tu mà 
trong một kinh Bụt đã nói là không đúng, 
đem vào trong kinh, coI như một phương 
pháp mà mình cân phải thực tập. Nêu quý 
vị có đọc cuỗôn Con Đường Chuyến 
Hóa[ 1 |, nghiên cứu về kinh Tứ Niệm Xứ, 
thì quý vị sẽ thấy đoạn kinh đó. Đó là một 
ví dụ mà nhờ nghiên cứu, nhờ so sánh các 
văn bản mà chúng ta tìm được những sai 
lầm đã xảy ra trong kho tàng văn học 
Phật giáo, do sự truyền tụng không có 
chánh niệm. Trường hợp tam sao thất bản 
không có gì đáng ngạc nhiên, nó luôn 
luôn xảy ra. Trong những chương sau, 
chúng ta sẽ có dịp nói thêm về những 
trường hợp này. 


Trong khi học để tài Truyền thông sinh 
động của Thiên tập Phật giáo, chúng ta 


46 


cân nhắc, nghiên cứu đà phát triển của tư 
tưởng thiên tập, và tìm hiểu những pháp 
môn thiên tập của các tông phái. Điều đó 
có thể đem đến cho chúng ta thêm niêm 
tin trong pháp môn thực tập của chúng ta, 
pháp môn mà chúng ta biết răng chính 
ngày xưa Bụt đã thực tập, cũng như 
những pháp môn mà các vị tỔ sư đã phát 
triển, đã đem ra thực tập, và đã truyền lại 
cho các thế hệ con cháu, trong đó có 
chúng ta. 


PHƯƠNG PHÁP THIÊN TẠP CỦA 
ĐẠO BỤT NGUYÊN THỦY 


Trên đây chúng ta đã nhắc đến chánh 
niệm như là trái tim của sự thực tập ở 
trong đạo Bụt. Nói về thiên tập trong đạo 
Bụt Nguyên thủy, chúng ta có thể học 
được, năm được những pháp môn mà 
chúng ta biết chắc ráng trong thời Bụt còn 
tại thế, Bụt và các thây, các sư cô đã thực 


47 


tập. Điêu này không có sự nghi ngờ nào 
cả. VÍ dụ như pháp môn Quản Niệm Hơi 
Thở. Đây là một pháp môn của chính Bụt 
dạy các thầy, các sư cô và các cư sĩ. Tăng 
đoàn thời đó đã thực tập pháp môn này, 
chúng ta không có lý do gì để nghi ngờ 
pháp môn đó không phải là pháp môn do 
chính Bụt dạy. 


Chúng ta cũng có một kinh nói về 
phương pháp thở chánh niệm, đó là kinh 
An Ban Thủ Ý, tiếng Pali là anapanasati 
Sutta. Kinh này đã có mặt tại Việt Nam 
vào cuôi thế kỷ thứ hai, khoảng 1800 năm 
về trước. Đâu thê kỷ thứ ba thì thây Tăng 
Hội đã chú giải và đã đề tựa, và Bài tựa 
kinh An Ban Thủ Ý còn được lưu truyền 
cho đến ngày nay. 

An Ban Thủ Ý là tên chữ Hán của kinh. 
An Ban tiêng Pali là anapana, có nghĩa là 
thở vào và thở ra. Thủ tức là năm lấy, và 


Ý là cái tâm của mình. Nắm lây cái tâm 
của mình trong khi thở vào, thở ra thì gọi 
là An ban thủ ý. Ngày nay chúng ta gọi là 
kinh Quán Niệm Hơi Thở, tiếng Anh là 
The Sutra of Mindful breathing, hay The 
Practice of Mindful breathing. Chúng ta 
cũng có thể gọi là kinh Hơi thở có Ý 
thức, tại vì khi không thực tập thì mình 
cũng có thở, nhưng thở mà không biết 
mình thở, nghĩa là thở mà không có ý 
thức. 


Khi đến với đạo Bụt, mình thường được 
các thây dạy cho pháp môn nắm lấy hơi 
thở, một pháp môn rât quan trọng, tại vì 
nắm được hơi thở thì mình mới đem được 
thân và tâm của mình về cùng một mối. 
Khi chưa tu, thân và tâm của mình chưa 
hợp nhất. Hơi thở năm giữa thân và tâm, 
nó có thể làm nhịp câu nối liên thân và 
tâm, giúp cho thân và tâm trở thành một, 


49 


gọi là thân tâm nhất như. Tới với đạo Bụt 
mà không được học phép quán niệm hơi 
thở, không được học kinh An Ban Thủ Ý 
thì uỗng phí vô cùng. 


NHỮNG SÁNG TẠO TRONG VIỆC 
THỰC TẬP AN BAN THỦ Ý 


Như ta đã biết, kinh này có mặt ở Việt 
Nam chậm nhất là vào thượng bán thê kỷ 
thứ ba, và sự thực tập kinh An Ban Thủ \4 
cũng đã phát triển như bất cứ sự thực tập 
nào về giáo lý của Bụt. Chư vị tô sư đã 
dựa vào kinh An Ban Thủ Y mà phát kiến 
ra, sáng tạo thêm những phương pháp 
thực tập. Điều đó chúng ta có thê thấy 
được trong lịch sử của sự hành trì thiên 
pháp. Cho nên phương thức thực tập kinh 
An Ban Thủ Ý hôi Bụt còn tại thê, khác 
với cách thực tập kinh An Ban Thủ Ý sau 
ngày Bụt nhập diệt. Khi học, chúng ta 
phải thấy cho được những điêu đó. 


50 


Ví dụ trong nguyên bản của kinh An Ban 
Thủ Ý, chúng ta không thây phương pháp 
đêm hơi thở, tiếng Hán gọi là SỐ Tức. 
Tuy vậy chư tố đã sáng tạo ra phương 
pháp đếm hơi thở từ một tới mười, rôi từ 
mười trở lại một, để giúp cho hành giả dễ 
duy trì định. Khi thiêu định, đếm đến hơi 
thứ ba, hay thứ tư là mình đi lạc, mình 
xoay sang suy nghĩ chuyện khác! Nhận ra 
tâm mình đang lang thang, mình trở lại 
đếm từ một. Cứ làm như vậy một hôi thì 
tự nhiên cái định của mình vững vàng. Vì 
vậy, tuy đây không phải là phương pháp 
của Bụt dạy trực tiếp, và Bụt cũng không 
thực tập, nhưng nó là một phương pháp 
hiệu nghiệm do chư tổ dạy cho hành giả. 


Một sáng tạo khác là phương pháp buộc 
tâm vào lỗ mũi, cũng không thây nói đến 
trong kinh An Ban Thủ Ý. Phương pháp 
buộc tâm vào rún cũng vậy. 


51 


Trước đây chúng ta đã biết răng định có 
nghĩa là đăng trì (Samadhi). Đăng tức là 
không rơi vào hoặc trạng thái gọi là hôn 
trầm, tức là hôn mê, nặng nề, hoặc trạo cử 
tức là lăng xăng, ngôi không yên, muôn 
đứng dậy múa may, làm việc này, làm 
điêu kia. Hôn trầm và trạo cử là hai thái 
cực của tâm. Đăng trì tức là xa lìa hôn 
trầm, xa lìa trạo cử, và duy trì được trạng 
thái sáng suốt, nhẹ nhàng, yên tĩnh trong 
một thời gian dài. Đó là định. 

Chư tô có dạy rằng khi ngồi thiên mà rơi 
vào trạng thái hôn trâm thì mình nên buộc 
tâm vào lỗ mũi. Theo cách giải thích của 
nhiêu người thì khi buộc tâm vào lỗ mũi, 
máu trong mình sẽ dồn lên phân trên của 
cơ thể, nơi mà mình đang chú tâm, tức là 
máu dôn lên não bộ, giúp cho mình sáng 
suốt, làm tiêu tán sự hôn trâm. Khi bị trạo 
cử, tức là khi mình ngôi không yên, thay 


vì hệ niệm ở mũi (hệ nghĩa là cột, cột 
chánh niệm ở lỗ mũi) thì mình mang sự 
chú tâm xuống lỗ rún của mình. Thở vào, 
thở ra và mình chú ý đến lỗ rún. Thở vào 
tôi thây bụng tôi phông lên, thở ra tôi 
thây bụng tôi xẹp xuông, là phương pháp 
thực tập để chữa trị trạng thái trạo cử 
trong lúc ngôi thiên. 

Đó là những điêu mà các vị tổ sư đã sáng 
tạo thêm để giúp cho chúng ta thực tập 
việc duy trì định. Tuy không phải do Bụt 
trực tiếp chỉ dạy, nhưng những pháp môn 
này rất có tính cách đạo Bụt. Học trò của 
Bụt thì cũng là Bụt, học trò của Bụt nỗi 
tiếp sự nghiệp của Bụt. 


Một phương pháp khác gọi là Lục Diệu 
Pháp Môn, tức là sáu phương pháp mâu 
nhiệm liên hệ đến hơi thở. Đó là Số, Tùy, 
Chỉ, Quán, Hoàn, Tĩnh. 


53 


Số tức nghĩa là đêm hơi thở. để giúp cho 
sự định tâm dê dàng, tiêng Anh là 
COUunfIng. 


Khi đếm hơi thở đã thành thạo, mình 
không đêm nữa mà chỉ đi theo hơi thở, thì 
øọI là tùy, following. Hơi thở đi đêøn 
đầu, mình biệt đên đó. 

Chỉ là dừng lại, stoppIng. Khi tùy đã 
vững, thi mình “chỉ” tức là mình ngưng tụ 
lại trên một đôi tượng. 

Ngưng tụ lại được rôi thì mình quán, tức 
là nhìn sâu vào đôi tượng, looking deeply. 
Hoàn tức là trở về gốc của mình, going 
back to oneself. 


Tịnh có nghĩa là làm cho tâm ta thanh 
tịnh, pur1Íicatfion. 


Ở đây chúng ta không đi sâu vào Lục 
Diệu Pháp môn mà chỉ nói sơ lược vậy 
thôi. 

Trong đạo Bụt Nam tông cũng có một 
giáo lý tương đương với giáo lý Lục Diệu 
Pháp Môn. Có khi sáu, có khi bảy, có khi 
tám pháp môn. 


Khi thây Tăng Hội viết bài tựa An Ban 
Thủ Ý vào đầu thế kỷ thứ ba, thây cũng 
nói đên những điêu tương đương với Số. 
Tùy, Chỉ, Quán, Hoàn và Tịnh, rất hay. 


Những giáo lý này được các tổ sáng tạo 
ra rât sớm trong lịch sử đạo Bụt. Một hai 
trăm năm sau ngày Bụt nhập diệt thì đã 
có những phương pháp này tôi. 


Ở Trung Hoa có một thây không thuộc 
thiên tông nhưng thực tập và dạy về 
phương pháp chỉ và quán rất vững, đó là 
Trí Giả Đại Sư của Tông Phái Thiên 


55 


Thai. Ở Việt Nam chúng ta chịu ảnh 
hưởng, và học hỏi từ thây Trí Giả tất 
nhiêu. 

Trong bộ sách này, khi nói về phương 
pháp thở có ý thức, chúng ta dựa vào kinh 
An Ban Thủ Ý mà Bụt đã dạy trong thời 
ngài còn tại thê. Tiếp theo chúng ta sẽ 
học những phương pháp mà chư tổ đã 
sáng tạo ra để giúp cho chúng ta trong 
việc thực tập. Đạo Bụt là một thực tại 
sinh động, cho nên nó không thể bất 
động, nó phải linh hoạt, nó phải sinh sôi 
nấy nở để cung cập cho nhu yếu ngày 
càng khác nhau của xã hội. Nhờ vậy mà 
đạo Bụt mới có thê duy trì được vị thê độ 
đời cho đến ngày nay. Chúng ta có thể 
nói đạo Bụt là một cây Bồ đề. Khi Bụt 
nhập diệt, cây Bồ để mới 45 tuổi[1], 
nhưng giờ đây cây Bồ đề đã 2600 tuổi. 
Nêu đó là một cây Bô đề sông thì giờ này 


56 


làm sao nó vẫn giông cây Bồ đê 45 tuôi 
được? Giờ đây cành lá sum sê hơn nhiều. 
Công trình phát triển đạo Bụt là công 
trình của các thế hệ hành giả, trong đó có 
các VỊ tỔ sư đã thực tập sâu săc và đã 
công hiến những pháp môn mới cho thế 
hệ con cháu. 


Tại Làng Mai, chúng ta ở trong một hoàn 
cảnh, một môi trường rất đặc biệt của 
cuôi thê kỷ thứ 20 và đầu thê kỷ thứ 21. 
Chúng ta tiêệp xúc với những đau khô của 
thời đại, từ xã hội Đông phương đến Tây 
phương. Vì vậy chúng ta phải sảng tạo 
thêm những phương pháp thực tập để có 
thể trả lời những đau khô, những vấn đê, 
những ưu tư của thê hệ chúng ta. 


Ví dụ chúng ta đã sáng tập phương pháp 
Năm cái lạy. Một vài câu hỏi đặt ra là 
phương pháp lạy đó có phải là do Bụt 
Thích Ca tuyên thuyết hay không? Bụt 


57 


dạy rât nhiêu điều, tại sao không thực tập 
những điều Bụt đã dạy mà lại sáng tạo 
thêm những pháp môn mới? Phương pháp 
lạy đó có phản chiếu được chân tinh thần 
của đạo Bụt không? Nó có khả năng trị 
liệu và chuyên hóa con người của thời đại 
hay không? 


Đó là những câu hỏi rất quan trọng. Nêu 
câu trả lời là thuận hợp, nghĩa là pháp 
môn lạy đó nó phản chiêu được chân tinh 
thần của đạo Bụt, nó có khả năng trị liệu 
và chuyển hóa, thì chúng ta cho phương 
pháp lạy này là đạo Bụt, là những chôi 
non, là hoa trái phát sinh trên cây Bồ đề 
2600 tuổi. Điêu quan trọng mà ta cần thây 
là những sáng tạo của Làng Mai đã được 
dựa trên giáo lý căn bản của Bụt: Tứ Diệu 
Đề. Nghĩa là chúng ta nhận diện những 
khổ đau của thời đại mới, và chúng ta 


cung ứng những phương thuốc diệt khô 
thích hợp để độ đời. 

Nói vệ giáo lý căn bản, một kinh có thể 
xem là quan trọng vô cùng trong lịch sử 
thiền tập, đó là kinh Tứ Niệm Xứ, tiếng 
Pali là Satipath(na Sutta, tiếng Phạn là 
Smrtyupasthan(. Ngày nay Làng Mai dịch 
là kinh Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm. 


Xứ ở đây có nghĩa là đối tượng của chánh 
niệm. Trong kinh này Bụt dạy chúng ta 
quán niệm về thân thể, về cảm thọ, về 
tâm hành, và về đỗi tượng của tâm hành, 
tức là Pháp. Trong lịch sử của đạo Bụt, 
kinh này đã được thừa nhận là một tập 
cầm nang, là sách gối đâu giường của 
người tu. Trong truyện thông Nam tông, 
các thây được khuyên khích học thuộc 
lòng kinh Tứ Niệm Xứ, cũng giống như 
trong Tông phái Tịnh độ, hành giả thuộc 
lòng kinh Di Đà, hay trong các thiên viện, 


59 


các sư chú, sư cô thuộc lòng Chú Lăng 
Nghiêm. Chúng ta hy vọng trong tương 
lai các vị xuất gia sẽ học thuộc lòng kinh 
Tứ Niệm Xứ, tại vì đó là cái bí kíp, cái 
thiên phô quan trọng nhất trong đạo Bụt. 
Trong văn hệ Pall, kinh Tứ Niệm Xứ 
được truyện lại trong hai tụng bản giống 
hệt nhau, cho nên chúng ta gọi cả hai là 
tụng bản I. Trong văn hệ Hán, kinh Tứ 
Niệm Xứ cũng được truyện lại trong hai 
tụng bản, tụng bản đầu là Niệm Xứ Kinh 
năm trong bộ Trung A Hàm. Tụng bản 
thứ hai là Nhất Nhập Đạo Phẩm, nằm 
trong bộ Tăng Nhất A Hàm. Hai tụng bản 
này rât khác nhau. Tụng bản gọi là Niệm 
Xứ Kinh là do Nhật Thiết Hữu Bộ truyền 
lại, ta gọi là tụng bản II. Tụng bản gọi là 
Nhất Nhập Đạo Phẩm do Đại Chúng Bộ 
truyền lại, ta gọi là tụng bản TH. 


60 


Trong lời mở đầu của kinh này, Bụt nói 
đây là con đường duy nhất đề đạt tới giải 
thoát, để chuyên hóa những khổ đau, để 
thê nhập vào an lạc, niết bản. 


Như vừa nói trên đây, trong Tăng Nhất A 
Hàm, kinh này được gọi là Nhât Nhập 
Đạo, nghĩa là con đường duy nhất để đi 
vào giải thoát. Nhật đạo cũng giông như 
Nhất thừa, Ekayana. Eka là một, Yana là 
con đường. Vì vậy, nếu là người tu thì 
mình không thể không biết kinh này. 


Tiếc thay trong nhiêu thiên viện và tu 
viện, có nhiều thây, nhiêu sư cô không 
được biết kinh này! Cho đên ngay trong 
các Phật học viện người ta cũng đã không 
đặt kinh này vào địa vị xứng đáng của nó. 
Trong chương trình học, khóa sinh chỉ 
được biết đến Bốn Niệm Xứ và học thuộc 
lòng rằng Thân bất tịnh, Thọ thì khổ, 
Tâm vô thường, và Pháp vô ngã. Họ học 


61 


thuộc lòng mười hai chữ đó và coI như đã 
học xong kinh Tứ Niệm Xứ! 


Trong đạo Bụt, thân, thọ, tâm, pháp, và 
bất tịnh, khô, vô thường, vô ngã là những 
ý niệm khác nhau. Gắn bốn ý niệm này 
với bốn ý niệm kia, và học thuộc lòng 
mười hai chữ: 

Thân bắt tịnh, 

Thọ thì khổ, 

Tâm vô thường, 

Pháp vô ngã. 

TÔI nói răng mình đã hiểu Tứ Niệm Xứ, 

thì uống cho việc tu học quá! Sự thật, 
kinh Tứ Niệm Xứ là bí quyết, là con 
đường duy nhất đưa đến sự chuyển hóa, 
đưa đến sự giải thoát và niết bàn! 

Nếu chỉ øăn thần với một ý niệm bất tịnh, 
còn ba ý niệm kia thì sao? Ta thử hỏi thân 
có khổ không? Thân cóù vô thường 


62 


không? Thân có vô ngã không? Tại sao 
thân mới bắt tịnh? Thọ có bất tịnh không? 
Thọ có vô thường không? Thọ có võ ngã 
không? 


Bốn tính cách này là bốn tính cách của cả 
thân, thọ, tâm, và pháp chứ không phải 
chỉ thân mới bất tịnh và chỉ có pháp mới 
là vô ngã. Tâm cũng vô ngã, mà thọ, thân, 
và pháp cũng đêu là vô ngã. 

Cho đến độ có một cuốn sách nói về thiên 
tông, vừa xuất bản, trong đó nói răng thực 
tập thiên không phải là thực tập quán 
niệm hơi thở, không phải thực tập tứ 
niệm xứ! Thiên không dính líu gì đến 
những sự thực tập đó hết! Một cuốn sách 
vê thiên mà viết như vậy thì có _TIBUY 
hiểm cho người đọc không? Có mất gốc 
đạo Bụt hay không? 


63 


Kho tàng kinh điển còn có một kinh khác 
øọI là kinh Thân Hành Niệm, tức là quán 
niệm về đối tượng thân mà thôi, nhưng ở 
đây chúng ta không xét đến kinh này. 
Kinh Thân Hành Niệm có mặt trong tạng 
Pali, và cũng có mặt trong Hản tạng. 
Kinh đó thay vì nói về bôn lĩnh vực quán 
niệm, thì chỉ nói đến một lĩnh vực đầu 
tiên của quán niệm. Trong kinh, Bụt có 
nói răng chỉ cân quán niệm về thân thôi 
thì cũng có thể đạt tới giải thoát và 
chuyên hóa rồi, huống hồ quán niệm cả 
bỗn lĩnh vực thân, thọ, tâm, và pháp? 


Cô nhiên kinh Tứ Niệm Xứ được trao 
truyền lại cho các thế hệ Phật tử nối tiếp 
nhau, và có nhiêu phương pháp thực tập 
đã được dựa trên kinh Tứ Niệm Xứ mà 
sáng tạo ra. Đó cũng là kinh Tứ Niệm 
Xứ, nhưng mỗi thời đại lại có những pháp 
môn mới để thực tập giáo lý căn bản mà 


64 


Bụt đã dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ 
nguyên thủy. 


Trong kinh An Ban Thủ Ý Bụt có nói đến 
sự thực tập Thất Giác Chi, tức là bảy yếu 
tô giác ngộ. Nói như vậy có nghĩa là quán 
niệm hơi thở cũng là để thực tập bảy yêu 
tô đưa đến giác ngộ. Trong kinh Tứ Niệm 
Xứ, khi quán niệm vê thân, về thọ, về 
tâm, và về pháp, ta cũng quán niệm về Tứ 
đề, về Bát chánh đạo, về Thât giác chị. Vì 
vậy cho nên đôi tượng tu học của chúng 
ta là những giáo lý căn bản của đạo Bụt. 


Cô nhiên chúng ta có thể tiếp tục liệt kê 
những giáo lý mà chúng ta biết chắc 
100% răng đó là những giáo lý đã có mặt 
trong thời của Bụt mà ngài và các đệ tử 
của ngài đã thực tập. Nhưng chúng ta 
không làm điều đó ở đây, chúng ta sẽ từ 
từ nói đến sau này. 


65 


BA GIÁO LÝ KHÔNG CHẮC DO BỤT 
DẠY 


Những giáo lý mà ta không biết chắc là 
của Bụt dạy cũng có nhiêu. Ở đây chúng 
ta chỉ đưa ra vài ba ví dụ như là phép Tứ 
Thiền, Tứ Vô Sắc Định, và Cửu Thứ Đệ 
Định. 


Tứ Thiên gôm có Sơ thiền, Nhị thiên, 
Tam thiên, và Tứ Thiên. Tứ Thiên tiếng 
Phạn là Dhyana, tiếng Pali là Jhana, và 
tiêng Anh có thể dịch là The four dyanas, 
Tứ Vô Sắc Định tức là Không vô biên xứ 
(k*í“nantyatana), tiêng Anh là Everything 
is space. Trong định này tất cả đều là 
không; Thức VÕ biên xứ 
(VJanaacayatana), Everything 1S 
conscIlousness; Võ sở hữu xứ 
(aklacayatana), Nothing exIst; và Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ (NaIva-samI((- 


66 


nasamj((-*yatana), tiếng Anh là Neither- 
perception, nor non-perception, tức là 
trạng thái mà trong đó không có tr1 giác 
mà cũng không phải không có tri giác. 
không tri giác nhưng không phải là vật 
vô tri như đá, như đất. 


Cửu Thứ Đệ Định tức gôm có Tứ Thiên, 
Tứ Vô Săc Định, và Diệt Tận Định. 


Đây chỉ là ba thí dụ. Chúng ta còn nhiêu 
thí dụ nữa về những giáo lý mà ta không 
biết chắc 100% là Bụt đã dạy, có thể là do 
những giáo phái khác đưa vào sau này, và 
đã được các tổ cải biến cho thích hợp với 
tỉnh thân đạo Bụt, rồi truyền thừa cho đến 
ngày nay. Chúng ta không chống lại 
chuyện đó, vì tinh thần của đạo Bụt là 
tinh thân Phật Pháp tức Thê gian Pháp. 
Nói như vậy có nghĩa là bât cứ một pháp 
thế gian nào mà khi nhìn bằng con mắt 
giác ngộ và thấy có hiệu năng chuyển 


67 


hóa, thì đều được xem là Phật Pháp, đều 
có thê thực tập theo cả. 


PHẬT PHÁP TỨC THÊ GIAN PHÁP 


Ví dụ,ï tuy mới được khoảng 100 tuổi, 
nhưng truyện thông Tâm lý Trị liệu của 
Tây phương cũng có những điều hay, có 
thể áp dụng được. Lây những điều đó và 
cho nó nội dung của đạo Bụt thì chúng 
trở thành Phật Pháp. 


Hoặc trong kho tàng kiến trúc hay lễ nhạc 
của Tây phương vốn không phải đạo Bụt, 
nhưng nếu có những yêu tô tạo ra sự an 
tĩnh của tâm hôn, tạo được sự an lạc giải 
thoát, thì những yêu tô đó, tuy không phải 
là đạo Bụt, nhưng chúng ta có thể chấp 
nhận, và biên chúng thành những yếu tô 
của Phật Pháp. Đó gọi là Phật Pháp tức 
Thế gian Pháp. 


68 


Đạo Bụt hay là ở chỗ đó. Vì vậy chúng ta 
thây răng khi đạo Bụt đi tới đâu thì đạo 
Bụt nhìn kỹ chung quanh và chấp nhận 
cái hay cái đẹp của nên văn hóa đó, rôi 
đưa chúng vào đạo Bụt. Ví dụ ở Việt 
Nam, đạo Bụt chấp nhận sự thờ cúng ông 
bà tô tiên, và sự thờ cúng này trở thành 
một sự thực tập Phật Pháp. Đạo Bụt ở 
Tây Tạng cũng đã chấp nhận một sô tín 
ngưỡng cô xưa của người Tây Tạng; đạo 
Bụt Nhật Bản cũng vậy. Vì vậy mà chúng 
ta thấy đạo Bụt ở mỗi nước đều sinh hoạt 
khác nhau. 


Chúng ta đang chứng kiên việc đạo Bụt đi 
vào xã hội Tây phương, và chúng ta thấy 
những người Tây phương đến với đạo 
Bụt là những người đang thao thức đi tìm 
con đường mới cho nên văn hóa của họ. 
Ví dụ những người mong mỏi bảo vệ sinh 
môi của con người, họ tìm tới với đạo Bụt 


69 


vì trong đạo Bụt có sự trần quý, sự bảo vệ 
không những chỉ sinh mạng con người 
mà còn bảo vệø sinh mạng các loài khác, 
từ động vật, thực vật, cho đến cả loài 
khoảng vật. Đạo Bụt dạy rằng tật cả 
chúng sanh đêu có Phật tánh. Không 
những con người, mà các loài thú vật, cây 
cỏ, đât đá đều có Phật tánh. 


CÁCH HOÀNG HÓA PHẬT PHÁP Ở 
ÂU TÂY 
Kinh Kim Cương nói rằng ý niệm về con 
người phải được phá bỏ tại vì con người 
được làm băng những yếu tổ không phải 
con người, như là các loài động vật, các 
loài thực vật, và các loài khoáng vật. CIáo 
lý của đạo Bụt ở trong kinh Kim Cương 
cho chúng ta thấy răng, nếu không bảo vệ 
môi trường của sự sống thì chúng ta tiêu 
diệt sự sông. Do đó, muỗn bảo vệ con 
người thì phải bảo vệ các loài sinh vật 


70 


khác, kế cả thực vật và khoáng vật. Vì 
vậy khi những người bảo vệ sinh môi, 
EcologIsts đến với đạo Bụt thì họ thây 
rằng đạo Bụt có một nên tảng rât vững 
chãi cho sự hoạt động bảo vệ sinh môi. 
Đạo Bụt đã thây sinh hoạt bảo vệ sinh 
môi là một pháp môn quan trọng để hành 
đạo ở Tây phương. 


Ngoài ra, có rất nhiêu người Tây phương 
thây sự tàn phá của chiến tranh và những 
khô đau do chiên tranh gây nên, cho nên 
họ tìm đến với đạo Bụt, tại vì đạo Bụt có 
một tinh thân cởi mở và khoan dung. Đạo 
Bụt không có chiến tranh tôn giáo, cho 
nên vận động và gây dựng nên tảng của 
hòa binh, cũng đã trở nên một pháp môn 
thực tập của đạo Bụt trong xã hội Tây 
phương. 


Kế đến, phong trào giải phóng người phụ 
nữ, một phong trào muôn cho người phụ 


nữ bình quyên đối với nam giới, cũng tìm 
được ở đạo Bụt cái tỉnh thân bình đăng 
ø1ữa nam và nữ. Tại vì 2600 năm trước, 
Bụt đã cho phép giới phụ nữ được thành 
lập tăng đoàn nữ khât sĩ. Cho đến bây giờ 
trong giáo hội Cơ Đốc La Mã, người đàn 
bà vẫn chưa được gia nhập vào hàng giáo 
phẩm. Với Anh quốc giáo thì chỉ mới 
khoảng mười năm nay, họ mới bắt đâu 
truyền giới cho mấy mươi người đàn bà 
đâu tiên, được làm giáo sĩ trong giáo hội 
của họ. Trong khi đó thì 2600 năm về 
trước, khi có tăng đoàn khât sĩ thì chỉ 
trong mây năm sau đó, đã có đoàn thể nữ 
khất sĩ. Nghĩa là đạo Bụt đã công nhận sự 
bình đăng giữa nam và nữ từ lâu. Vì vậy 
những người trong phong trào FeminmIst ở 
Tây phương cũng rất thích đạo Bụt, và đó 
cũng là một pháp môn của đạo Bụt ở Tây 
phương. Đạo Bụt ở Tây phương, do đó sẽ 


72 


có những màu sắc, những pháp môn khác 
với đạo Bụt ở Đông phương. 


Điều đó chứng tỏ răng đạo Bụt đến đâu là 
đạo Bụt quán sát rât kỹ lưỡng, rôi đạo Bụt 
chấp nhận và đưa vào đạo Bụt những yếu 
tố tích cực và phù hợp với đạo Bụt. Đạo 
Bụt không có ngã, vì vậy cho nên cây Bồ 
đề mới càng ngày càng lớn mạnh. Chúng 
ta tìm thây Phật tính ngay trong những 
hiện tượng không được gọi là Phật giáo. 


Cũng vậy, ban đầu Tứ Thiền không phải 
là của đạo Bụt. Tứ Vô Sắc Định cũng 
không phải do Bụt thuyết ra, và Cửu Thứ 
Đệ Định cũng không phải do đức Thế 
Tôn nói, nhưng đã do những thế hệ học 
trò của Bụt đưa vào, sau khi đã làm cho 
nó có Phật tánh. 

Thời đó có nhiều giáo phái giảng dạy 
nhiêu điêu không đúng với chánh pháp 


73 


của Bụt dạy. Vì vậy trong kinh Phạm 
Võng[l] (uếng Phạn là Brahmaj(la 
Sufra), Bụt có nêu ra sảu mươi hai tà kiên 
đương thời. Trong sáu mươi hai tà kiến 
đó có năm tà kiến về niết bản trong hiện 
tại. Bụt dạy kinh này là vì thời đó các nhà 
tôn giáo ở Ấn Độ đã nói tới niết bàn trong 
hiện tại. 

Thứ nhất là quan niệm hưởng thụ dục lạc. 
Bụt nói răng quan niệm niết bàn trong 
hiện tại của họ, cho rằng khi có mặt trong 
cuộc đời, nếu biết thưởng thức những lạc 
thú, thì năm loại dục lạc là niết bàn hiện 
tại, đó là một quan niệm sai lâm, đó 
không phải là niết bàn hiện tại. Tiếng 
Anh gọi là Hedonism, tức là chủ thuyết 
hưởng lạc. Ví dụ khi các sư cô làm bún 
măng, mời đại chúng ăn mà nói răng 
chúng ta đang ở trong niết bản, thì đó là 
một tà kiến về niết bàn. Gọi ngũ dục là an 


74 


lạc, là hạnh phúc trong giây phút hiện tại, 
thì không đúng. Nếu vì hưởng thụ mà ăn 
hơi nhiêu, tôi hôm đó bị đau bụng, thì 
niết bàn tan biến! Niết bàn đích thực thì 
không thê tan biến một cách dễ dàng và 
nhanh chóng như vậy. Niết bàn là thường 
trụ. 


Thứ hai là quan niệm về niết bàn hiện tại 
trong sơ thiền. Bỏ hết năm loại ngũ dục, 
rút vào trong rừng, ngôi chú tâm đến hơi 
thở. Đành răng mình không dính đến năm 
dục vọng, mình an ồn hơn, tại vì đã thoát 
đến một nơi không bị năm món dục vọng 
saI Sử. Trong sự an ồn đó, mình mừng rỡ, 
và nghĩ răng mình đã đạt được niết bàn 
trong hiện tại. Bụt dạy răng đó cũng 
không phải là chánh kiến. 

Kiến thứ ba là sau khi nhận thấy răng 
trong sơ thiền còn có Sự Suy tư, còn có sự 
đo lường, tâm mình chưa được yên tính, 


còn thô tháo. Giờ đây mình tiễn thêm một 
bước nữa, mình bỏ sự suy tư, bỏ sự đo 
lường, tức là không có tâm, không có từ 
nữa, lúc đó tâm minh mới thật sự có diệu 
lạc. Cái lạc kia là sự mừng rỡ khỏi còn bị 
năm con rắn dục vọng cắn mỗ, và theo họ 
đó là diệu lạc, đó là niết bàn. Bụt nói rằng 
cái diệu lạc đó cũng là tà kiến, không 
phải đích thực là niết bản trong hiện tại. 

Chủ thuyết thứ tư về niết bàn trong hiện 
tại là diệu lạc ở trong tam thiên. Trong 
tam thiên không những chúng ta châm 
dứt cái tâm, cái từ tức là sự Suy tư tÔi; 
chúng ta bắt đầu có định thật sự, và chúng 
ta bỏ được sự mừng vui tầm thường của 
nhị thiên, để chúng ta bắt đầu thực tập 
hành xả chánh niệm và chánh tr1. Sau khi 
đã bỏ cái mừng vui thô tháo của nhị thiên, 
chúng ta đi đến cái hạnh phúc mâu nhiệm 
øọI là diệu lạc, thì theo họ, diệu lạc của 


tam thiên đó mới thật là niết bàn trong 
hiện tại. Bụt nói đó cũng là một tà kiến, 
đó không phải là niết bản, tại vì nó vẫn là 
những pháp hữu vi do điêu kiện mà sanh. 
Khi điều kiện tan rã thì niết bàn đó cũng 
mật đi. 

Chủ thuyết thứ năm về niết bàn trong 
hiện tại là Tứ Thiên. Sau khi đã bỏ tam 
thiền, đã bỏ khổ, đã bỏ lạc, tiếp tục thực 
tập và cái xả nó được thanh tịnh, cải niệm 
cũng được thanh tịnh hơn, thì trong trạng 
thái văng lặng không khô, không lạc đó, 
tâm mình hoàn toàn chuyên chú, thì lúc 
đó, theo họ, mới thực sự là niết bàn trong 
hiện tại. Bụt nói đó cũng không phải là 
niết bàn chân thật, tại vì đó vẫn là pháp 
hữu vI. 

Đoạn văn đó trong kinh Phạm Võng 
chứng tỏ răng giáo lý về Tứ Thiên đã có 
trong thời Bụt đang hành đạo, nhưng có ở 


ngoài đạo Bụt, nghĩa là do những giáo 
phải “ngoại đạo” thực tập. Nó cũng có thê 
có trước đó. 
NHỮNG THIÊN TẬP DU NHẬP ĐẠO 
BỤT SAU NGÀY ĐỨC THÊ TÔN 
NHẬP DIẸT 


khi nghiên cứu, chúng ta phát hiện ra 
răng, trong những tác phẩm về luật và về 
kinh được coi như là cỗ nhất trong văn 
học đạo Bụt, như tác phẩm có tên tiêng 
Phạn là Dharmapada tức là kinh Pháp Cú; 
hay trong tác phẩm Kinh Tập, tiếng Pahl 
là Suttanip(ta; hoặc các tác phẩm nói về 
sự chứng ngộ của các thây, các sư cô 
sông đông thời với Bụt như Trưởng Lão 
Kệ, Therap(tha, Trưởng Lão NI Kệ 
Therig(tha; hoặc trong tác phẩm Như Thị 
Ngữ, Itivuttaka; hay trong Ud(na, dịch là 
Cảm Hứng Ngữ, tương đương với Vô 
Vấn Tự Thuyết; và trong các kinh căn 


78 


bản của Bụt dạy như là kinh Chuyễn Pháp 
Luân, kinh Quán Niệm Hơi Thở, Kinh Tứ 
Niệm Xứ, Bụt không bao giờ nói về Tứ 
Thiên cả. Tuy vậy Tứ Thiên đã có mặt 
trong rất nhiêu kinh điển. Vì vậy câu hỏi 
được đặt ra là Tứ Thiền đã được đưa vào 
đạo Bụt từ lúc nào mà đã trở thành những 
pháp môn của đạo Bụt? Nói như vậy có 
nghĩa là trước đó, Tứ Thiên không phải là 
những pháp môn của đạo Bụt. 


Theo sự nghiên cứu của tôi thì pháp môn 
Tứ Thiền đã được đưa vào đạo Bụt rất 
sớm, khoảng vải mươi đến một trăm năm 
sau ngày Bụt nhập diệt là đã được đưa 
vào, và đã du nhập vào trong rât nhiêu 
kinh. 

Tứ Thiên là bỗn trạng thái thiền định, đưa 
mình từ dục giới đi vào một thế giới gọi 
là sắc giới. 


Tứ Vô Săc Định là từ sắc giới đi vào thế 
giới không có hình tướng, không có vật 
chất, nên gọi là vô sắc giới. 


Trong luật cũng như trong những câu 
chuyện nói về sự thành đạo của Bụt đã 
được ghi chép trong nhiêu kinh, không 
DaO ĐIỜ đề cập đên Tứ Vô Sắc Định, tức 
là bôn phép định trong cõi vô sắc. Tuy 
vậy ngày nay đọc kinh, chúng ta có cảm 
tưởng rằng Bụt thành đạo là do thực tập 
Tứ Thiên, xong ngài đi vào Tứ Vô Sắc 
Định, và sau đó đi vào Diệt Tận Định, rôi 
thành đạo! 


Trong nhiêu bộ luật và trong nhiêu bộ 
kinh cô, chúng ta học được rắng ngày xưa 
trước khi thành đạo, Bụt có đi học với vài 
vị thây. Ngài cũng đã gia nhập vào vải 
tăng đoàn để tu tập, cũng như ngày nay 
chúng ta đi học với thây nây, rôi tìm thây 
khác để học vậy. Một trong những vị thây 


S0 


mà Bụt đã theo học là Alara Kalama. VỊ 
thứ hai là Uddaka Ramaputta. Thây đó đã 
dạy cho Bụt phép định gọi là Tứ Vô Sắc 
Định, tức là Không Vô Biên Xứ, Thức 
Vô Biên Xứ, Vô Sở Hữu Xứ, và Phị 
Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Bụt đã thực 
tập rât thành công, nhưng Bụt nhận ra 
răng những định này không đưa đến sự 
giải thoát và giác ngộ, cho nên Bụt rời tu 
viện. Điêu này đã được ghi chép rõ ràng 
trong nhiêu kinh điển, vậy mà sau này các 
thây đưa Tứ Vô Sắc Định vào lại trong 
kinh tạng. Đưa vào sau khi đã sửa đôi, đã 
chỉnh lý. 

Có lẽ các thế hệ Phật tử đòi hỏi một quá 
trinh tu tập và thành đạo, đi từ bước này 
sang bước khác, cho nên các thây thấy 
cân phải lập ra một nắc thang tu tập cho 
Phật tử! Bắt đầu băng sơ thiên, nhị thiên, 
tam thiên, tứ thiên, không vô biên xứ, 


thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, và cuối cùng là diệt tận 
định. 

Trong đạo Bụt Đại thừa cũng có nhu yếu 
đó, vì vậy cho nên sau một hai trắm năm 
dò dẫm, đạo Bụt Đại thừa đã công hiện 
cho chúng ta giáo lý về Thập Địa, tức là 
mười bậc trong quá trình thực tập của 
một vị Bô tát. Giáo lý Thập Địa được 
thành hình trong kinh Hoa Nghiêm. 
Trước đó, trong những kinh xuất hiện đầu 
tiền của đạo Bụt Đại thừa, ví dụ như kinh 
Bát Nhã, thì ý niệm về Thập Địa chưa rõ 
ràng, chỉ có một vài yếu tố về Thập Địa 
thôi. Mãi cho đến khi kinh Hoa Nghiêm 
được thành lập, chúng ta mới có một 
phẩm nói vê Mười địa của một vị Bô tát. 
Như vậy ta có thể nói răng vì nhu yếu của 
Phật tử mà các thầy đã dùng Tứ Thiên, 
Tứ Vô Sắc Định, và thêm vào Diệt Tận 


32 


Định để làm ra một nắc thang nữa của sự 
tu tập, sau khi các thây đã đưa bản chât 
đạo Bụt vào trong đó. 


Chúng ta không chông lại việc làm này, 
cũng như chúng ta không ngại đưa ba cái 
lạy vào trong sự thực tập hàng ngày của 
chúng ta. Nhưng chúng ta có bốn phận 
phải biết răng trong tăng đoàn của Bụt, 
những sự thực tập Tứ Thiên và Tứ Vô 
Sắc Định có thể đã không có trong thời 
Bụt còn tại thể, và các thây đã đưa những 
kinh này vào kinh điển khoảng 100 năm 
sau ngày Bụt nhập diệt. Chúng ta chỉ cân 
biết như vậy thôi. 


Càng ngày khoa Khảo cỗ học, và khoa 
Bác ngữ học càng có thể cho chúng ta 
thây rõ thêm những điêu đó. Cho nên đọc 
kinh ta phải đọc với tất cả sự sáng suốt 
của mình. 


Về Cửu Thứ Đệ Định, thứ đệ tức cái này 
nối tiếp cái kia, từ thấp lên cao. Tiếng 
Pháp là Les neuf recueillements 
SuccessSIfS. Định nên dịch là 
Recueillement, Concentratlon, hoặc 
Meditation. Dịch là Extase thì không hay 
lăm. 


Chúng ta nên nhớ răng Tứ Thiên, Tứ Vô 
Sắc Định, Cửu Thứ Đệ Định đều là 
những hinh thái định. Định là khung cảnh 
trong đó chỉ và quán xảy ra. Nêu định mà 
không có chỉ và quán trong đó, thì nó chỉ 
là sự trỗn tránh mà thôi. Chỉ là làm cho 
lắng dịu, làm cho ngưng lại, và quán là 
nhìn sâu, và Tứ Thiên chắng qua chỉ là 
Tứ Định, vì trong danh từ Cửu Thứ Đệ 
Định chúng ta thấy bốn định đâu chính là 
Tứ Thiền; bốn định kế tiếp là Tứ Vô Sắc 
Định, và cuối cùng có thêm một định mới 
gọi là Diệt Tận Định. Diệt Tận Định là sự 


34 


văng mặt của thọ và tưởng. Vì vậy có khi 
øọI là diệt thọ tưởng định. Tức là ở trong 
định đó hành giả không có cảm thọ và 
không có tri giác nữa. Vì vậy mà chúng ta 
đã từng nghe chuyện một vị thiền sư 
trong khi ngôi thiên, chim bay đến làm tổ 
trên đâu mà cũng không hay! Hòa 
Thượng Thích Quảng Đức cũng đã đạt 
được khả năng ngôi yên trong khi lửa bốc 
chảy toàn thần của ngài! 


Những điêu này rất quan trọng, cho nên 
tôi xin nhắc lại: Có rất nhiêu giáo lý như 
giáo lý Quán Niệm Hơi Thở, hoặc giáo lý 
Niệm xứ v.v..., chúng ta biết chắc 100% 
đó là những thực tập mà Bụt và đệ tử của 
Ngài đã hành trì. Cũng có những giáo lý 
chúng ta thây đây dãy trong kinh điển mà 
chúng ta không chắc là đã được thực tập 
trong thời của Bụt. Có thể là vì nhu yêu 
của Phật tử mà các thầy đã đưa vào kinh 


S5 
điên sau này đê làm tài liệu giáo khoa và 
hướng dân cho họ. 


CÁCH HỌC HỎI TRUYEN THÔNG 
THIÊN TẬP 


Khi học về truyền thống sinh động thiền 
tập trong đạo Bụt, trước tiên chúng ta 
phải biết những pháp môn nào tăng đoàn 
của Bụt đã thực tập trong thời gian Bụt 
còn tại thê. Chúng ta phải học cho được, 
năm cho vững những phương pháp đó, rÔi 
mới theo dõi sự phát triển các phương 
pháp thiên tập qua các thế hệ. Ví dụ bên 
Trung Hoa thiền phái Lâm Tế tức thiên 
phải của chúng ta, có phương pháp thực 
tập hét và đánh thiên sinh ngủ gục trong 
lúc thiên tập. Thiền sư Lâm Tế có một 
cây gậy. Tôi cũng thuộc về dòng Lâm Tế 
nhưng tôi không có gậy. Ngày xưa thây 
Lâm Tê hét lên một tiếng là mọi người 
hoảng hôn. Đó cũng là một pháp môn. 


$6 


Trong thời của Bụt, ngài không sử dụng 
pháp môn đó. 

Chúng ta cũng có những pháp môn khác 
như là thiên công án hay là thiên thoại 
đâu. Thiền công án phát sinh vào khoảng 
thế kỷ thứ tám. Thiên thoại đâu phát sinh 
sau đó. Trong thời gian Bụt còn tại thế thì 
không có hai pháp môn này, tuy nhiên 
các thầy đã đưa những phương pháp đó 
vào kho tàng kinh điển sau này. Nhiều 
khi những phương pháp đó rất hiệu 
nghiệm, nhưng nhiều khi cũng ít hiệu 
nghiệm hơn. Cho nên trong khi học hỏi, 
chúng ta phải đi qua lịch sử thiên tập và 
phải xét qua những phương pháp thực tập 
đó. Nếu cân chúng ta cũng nên thí 
nghiệm, ví dụ hôm nào minh sẽ săm một 
cây gậy. 

Nguôn: 


http://thuvIenhoasen.org/truyenthong- 
sinhdongcuathientap]T-01.htm#0-] 


